Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 2 
Quyên Thứ 46 
Hội Thứ Nhất 


PHẢM BÒ TÁT 
Thứ 12 - 2 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ Bồ thí Ba-la-mật-đa vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha- 
tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 
Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật-đa vô sở hữu 
bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt 
khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ năm nhãn vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 
Như cú nghĩa huyễn sĩ sáu thần thông vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ Phật mười lực vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi 
tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 
Như cú nghĩa huyến sĩ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 
bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi 
tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành nội không vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma- 
ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 
Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng 
nghĩa không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng 
không, nhắt thiết pháp không, bắt khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không 
vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở 
hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành bốn tĩnh lự vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát 
khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 
Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha- 
tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành bốn niệm trụ vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát 
khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 
Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, 
tám thánh đạo chỉ vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú 
nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành không giải thoát vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha- 
tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 
Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha- 
tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành Bồ thí Ba-la-mật-đa vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma- 
ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 
Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyến sĩ hành Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật-đa 
vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở 
hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành năm nhãn vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi 
tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! 
Như cú nghĩa huyễn sĩ hành sáu thần thông vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành Phật mười lực vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha- 
tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện 
Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười 
tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát 
Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng sắc vô sở hữu bất khả 
đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc 
cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng thọ tưởng hành thức 
vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở 
hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác tướng nhãn xứ vô sở hữu bất khả 
đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc 
cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 
vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở 
hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng sắc xứ vô sở hữu bất khả đắc, 
Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng 
như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng thanh hương vị xúc pháp xứ 
vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở 
hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng nhãn giới vô sở hữu bất khả 
đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc 
cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng sắc giới, nhãn thức giới 
và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng nhĩ giới vô sở hữu bắt khả đắc, 
Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng 
như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng tỷ giới vô sở hữu bất khả đắc, 
Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng 
như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác tướng hương giới, tỷ thức giới và 


tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng thiệt giới vô sở hữu bất khả 
đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc 
cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng thân giới vô sở hữu bất khả 
đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc 
cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác tướng ý giới vô sở hữu bất khả đắc, 
Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng 
như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng pháp giới, ý thức giới và ý 
xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng địa giới vô sở hữu bắt khả đắc, 
Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng 
như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng thủy hỏa phong không thức 
giới vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát 
vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng khỗ tập thánh đề vô sở hữu 
bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt 
khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng diệt đạo thánh 
đề vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô 
sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng vô minh vô sở hữu bất khả 
đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc 
cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng hành, thức, danh sắc, 
lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát 
khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng bốn tĩnh lự vô sở hữu bất khả 
đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc 
cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng bón vô lượng, bốn vô 
sắc định vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ- 
tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng bốn niệm trụ vô sở hữu bất 
khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả 
đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng bốn chánh đoạn, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát 
Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng không giải thoát môn vô sở 
hữu bât khả đắc, Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu 
bât khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đắng Giác tướng vô tướng, 


vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng Bồ thí Ba-la-mật-đa vô sở hữu 
bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt 
khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng Tịnh giới, An 
nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật-đa vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng năm nhãn vô sở hữu bất khả 
đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc 
cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng sáu thần thông vô sở 
hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu 
bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng Phật mười lực vô sở hữu bất 
khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả 
đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tướng bốn vô sở úy, bốn 
vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhắt thiết trí, đạo tướng trí, 
nhất thiết tướng trí vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán 
cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng nội không vô 
sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở 
hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hành tướng 
ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hành tướng bốn tĩnh lự vô sở hữu 
bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt 
khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng bốn vô 
lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán 
cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hành tướng bốn niệm trụ vô sở hữu 
bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt 
khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ vô sở hữu bất khả 
đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc 
cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hành tướng không giải thoát môn vô 
sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở 
hữu bắt khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng 
vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hành tướng Bồ thí Ba-la-mật-đa vô 
sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở 
hữu bắt khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng 
Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba-la-mật-đa vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát 
khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hành tướng năm nhãn vô sở hữu bất 
khả đặc, Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả 


đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng sáu thần 
thông vô sở hữu bât khả đắc, Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát 
vô sở hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hành tướng Phật mười lực vô sở hữu 
bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt 
khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hành tướng bốn vô 
SỞ Úy, bốn ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng 
trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán 
cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa vô vi giới trong hữu vi giới vô sở hữu bất khả đắc, cú nghĩa 
hữu vi giới trong vô vi giới vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa vô sanh vô diệt, 
vô tác vô vi, vô đắc vô thủ, vô nhiễm vô tịnh đều vô sở hữu bắt khá đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Những pháp nào cú nghĩa vô sanh vô diệt, vô tác 
vô vi, vô đắc vô thủ, vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc? 


Phật bảo: Thiện Hiện! Cú nghĩa sắc vô sanh vô diệt, vô tác vô vi, vô đắc vô thủ, vô nhiễm vô tịnh 
vô sở hữu bât khả đắc; cú nghĩa thọ tướng hành thức vô sanh vô diệt cho đên vô nhiễm vô tịnh vô sở 
hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa nhãn xứ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bất khả đắc; 
cú nghĩa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sanh vô diệt cho đên vô nhiềm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa sắc xứ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú 
nghĩa thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh vô diệt cho đên vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa nhãn giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bất khả đắc; 
cú nghĩa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho 
đên vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa nhĩ giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bắt khả đắc; 
cú nghĩa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đên 
vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa tỷ giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú 
nghĩa hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đên vô 
nhiễm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa thiệt giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bắt khả đắc; 
cú nghĩa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đên 
vô nhiềm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa thân giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bất khả đắc; 
cú nghĩa xúc giới, thần thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho 
đên vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa ý giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú 
nghĩa pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt cho đên vô nhiễm 
vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa địa giới vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bắt khả đắc; 
cú nghĩa thủy hỏa phong không thức vô sanh vô diệt cho đên vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa khỗ thánh đề vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bắt khả 
đắc; cú nghĩa tập diệt đạo thánh đề vô sanh vô diệt cho đên vô nhiềm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa vô minh vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bất khả đắc; 
cú nghĩa hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sâu thắn khô ưu não vô sanh 
vô diệt cho đên vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa bốn tĩnh lự vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bất khả 
đắc; cú nghĩa bôn vô lượng. bôn vô sắc định vô sanh vô diệt cho đên vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bât khả 
đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa bốn niệm trụ vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bất khả 
đắc; cú nghĩa bôn chánh đoạn, bôn thân túc, năm căn, năm lực, bảy đăng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ 
vô sanh vô diệt cho đên vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa không giải thoát môn vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu 
bât khả đắc; cú nghĩa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sanh vô diệt cho đên vô nhiễm vô tịnh vô 
sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa Bồ thí Ba-la-mật-đa vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu 
bât khả đắc; cú nghĩa Tịnh giới, An nhãn, Tỉnh tiên, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô sanh vô diệt cho 
đên vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa năm nhãn vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bất khả 
đắc; cú nghĩa sáu thân thông vô sanh vô diệt cho đên vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. 


Thiện Hiện! Cú nghĩa Phật mười lực vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh vô sở hữu bất khả 
đắc; cú nghĩa bôn vô sở úy, bôn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Pật bât cộng, 
nhât thiệt trí, đạo tướng trí, nhật thiêt tướng trí vô sanh vô diệt cho đền vô nhiềm vô tịnh vô sở hữu bât 
khả đắc. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa các pháp như vậy, vô sanh vô diệt, vô tác vô vi, vô đắc vô thủ, vô 
nhiễm vô tịnh vô sở hữu bât khả đắc. Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa 
Bô-tát vô sở hữu, bât khả đắc cũng lại như vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa sắc tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú nghĩa thọ 
tưởng hành thức tướng rôt ráo tịnh vô sở hữu bât khả đắc, Bõ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa nhãn xứ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú nghĩa nhĩ tỷ 
thiệt thân ý tướng rôt ráo tịnh vô sở hữu bât khả đắc, Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa sắc xứ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú nghĩa thanh 
hương vị xúc pháp xứ tướng rôt ráo tịnh vô sở hữu bât khả đắc, Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa nhãn giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú nghĩa sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bắt khả 
đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc 
cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa nhĩ giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú nghĩa thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bắt khả 
đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc 
cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa tỷ giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bắt khả đắc; cú nghĩa hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng rôt ráo tịnh vô sở hữu bât khả đắc, Bồ- 
tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng như 
vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa thiệt giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú nghĩa vị giới, 
thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả 
đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc 
cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa thân giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú nghĩa xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bắt khả 
đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc 
cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa ý giới tướng rốt ráo tịnh vô SỞ hữu bắt khả đắc; cú nghĩa pháp giới, ý 
thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát 
Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa địa giới tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú nghĩa thủy hỏa 
phong không thức giới tướng rôt ráo tịnh vô sở hữu bât khả đặc, Bõ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa khỗ thánh để tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bắt khả đắc; cú nghĩa tập 
diệt đạo thánh đê tướng rôt ráo tịnh vô sở hữu bât khả đắc, Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa vô mỉnh tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú nghĩa hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thú, hữu, sanh, lão tử sầu thán khỗ ưu não tướng rốt ráo tịnh vô sở 
hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la- -mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu 
bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa bốn tĩnh lự tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú nghĩa bốn 
vô lượng, bôn vô sắc định tướng rôt ráo tịnh vô sở hữu bât khả đắc, Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa bốn niệm trụ tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bắt khả đắc; cú nghĩa bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ tướng rốt ráo tịnh 
vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở 
hữu bắt khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa không giải thoát môn tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú 
nghĩa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tướng rôt ráo tịnh vô sở hữu bât khả đắc, Bô-tát Ma-ha-tát 
khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Bồ thí Ba-la-mật-đa tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú 
nghĩa Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bắt 
khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả 
đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa năm nhãn tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc; cú nghĩa sáu 
thân thông tướng rôt ráo tịnh vô sở hữu bât khả đắc, Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa Phật mười lực tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bắt khả đắc; cú nghĩa bốn 
vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, nhắt thiết trí, đạo 
tướng trí, nhất thiết tướng trí tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa ngã tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất khả đắc, cú nghĩa ngã 
chẳng phải có, nên hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sát thủ thú, ý sanh, nho đồng, tác giả, khiến 
tác giả, khởi giả, khiến khởi giả, thọ giả, khiến thọ giả, trỉ giả, kiến giả tướng rốt ráo tịnh vô sở hữu bất 
khả đắc; vì hữu tình cho đến kiến giả chẳng phải có vậy. Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như khi mặt trời mọc, cú nghĩa tối tăm vô sở hữu bắt khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi 
tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như thời kiếp thiêu tận, cú nghĩa các hành vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát 
khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa phá giới trong giới uẫn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vô sở hữu bất 
khả đặc, Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả 
đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa tán loạn trong định uẫn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vô sở hữu 
bât khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât 
khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa ngu sỉ trong huệ uẫn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vô sớ hữu bất 
khả đặc, Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả 
đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa phi giải thoát trong giải thoát uẫn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vô 
sở hữu bât khả đắc, Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở 
hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


____ Thiện Hiện! Như cú nghĩa phi giải thoát tri kiến trong giải thoát tri kiến uẫn Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác vô sở hữu bât khả đắc, Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa 
Bồ-tát vô sở hữu bât khả đắc cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa các tối trong các sáng chói của nhật nguyệt thảy vô sở hữu bất khả 
đắc, Bô-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bô-tát vô sở hữu bât khả đặc 
cũng như vậy. 


Thiện Hiện! Như cú nghĩa sáng chói của tất cả nhật nguyệt châu hỏa điện thảy trong Phật quang 
vô sở hữu bắt khả đắc, cú nghĩa sáng chói của tất cả trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Tha hóa tự 
tại, trời Phạm chúng cho đến trời Sắc cứu cánh vô sở hữu bất khả đắc, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa quán cú nghĩa Bồ-tát vô sở hữu bất khả đắc cũng như vậy. 


— Vì sao thế? Thiện Hiện! Nghĩa câu: Hoặc Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc Bồ-tát, tất cả như vậy đều 
chăng phải tương ưng, chăng phải chăng tương ưng, vô sắc vô kiên, vô đôi nhât tướng, chỗ gọi vô tướng. 
Thiện Hiện! Các Bô-tát Ma-ha-tát đôi tầt cả pháp đêu vô sở hữu, vô ngại, vô trước, cần học nên biêt! 


Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Những øì là tất cả pháp mà khuyên các 
Bô-tát Ma-ha-tát đôi tât cả pháp này đêu vô sở hữu, vô ngại, vô trước, cần học nên biêt? 


Phật bảo: Thiện Hiện! Tắt cả pháp ấy là pháp thiện, pháp phi thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, 
pháp thế gian, pháp xuẤt thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp VÔ VÌ, pháp cộng, pháp 
bất cộng, Thiện Hiện! Đấy gọi là tẤt cả pháp. Các Bồ-tát Ma-ha-tát đối tất cả pháp này đều vô sở hữu, 
vô ngại, vô trước, cần học nên biết! 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp thiện? 


Phật bảo: Thiện Hiện! Là hiếu thuận cha mẹ, cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, kính thờ Sư 
trưởng, chuyên làm thí tánh phước thiện, chuyên làm giới tánh phước thiện, chuyên làm tu tánh phước 
thiện, cung cấp kẻ bệnh, đều tu phước phương tiện khéo léo, đều tu phước mười thiện nghiệp đạo, chỗ 
gọi là lìa đoạn sanh mạng, lìa chẳng cho lẫy, la dục tà hành, lìa lời nói dối, lìa lời Ty gián, lìa lời thô ác, 
lìa lời tạp uế, không tham, không sân và chánh kiến. Có mười pháp tưởng, chỗ gọi tưởng sình rán, 
tưởng mủ chảy, tưởng đỏ nám, tưởng xanh bằầm, tưởng pháp vỡ, tưởng mô nuốt, tưởng lìa tan, tưởng 
xương cốt, tưởng thiêu đốt và tưởng tẤt cả thế gian chẳng thể bảo tồn được. Bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, 
bốn vô sắc định có mười tùy niệm, chỗ gọi tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, 
tùy niệm xả, tùy niệm trời, tùy niệm hơi thở vào ra, tùy niệm tịch tĩnh, tùy niệm chết và tùy niệm thân 
thể. Thiện Hiện! Những pháp đây gọi là pháp thiện. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp bắt thiện? Phật bảo: Thiện Hiện! Là 
mười bất thiện nghiệp đạo. Tức là đoạn sanh mạng, lấy chẳng cho, hành dục tà, nói hư dối, nói ly gián, 
nói thô ác, nói tạp uế, tham dục, sân nhuế, tà kiến và phẫn, hận, phú não, siễm nịnh, dối gạt, kiêu ngạo, 
ganh ghét, keo kiết và ngã mạn thảy. Thiện Hiện! Những thứ đây gọi là pháp bắt thiện. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp hữu ký? Phật bảo: Thiện Hiện! Tức 
là các pháp thiện và pháp bât thiện gọi là pháp hữu ký. 


Cụ thọ Thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp vô ký? Phật bảo: Thiện Hiện! Là thân 
nghiệp vô ký, ngữ nghiệp vô ký, ý nghiệp vô ký, bôn đại chúng vô ký, năm căn vô ký, sáu xứ vô ký, vô 
sắc pháp vô ký, năm uân vô ký, mười hai xứ vô ký, mười tám giới vô ký, dị thúc pháp vô ký. 


Cụ thọ Thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp thế gian? Phật bảo: Thiện Hiện! Là 
năm uân thê gian, mười hai xứ, mười tám giới, mười nghiệp đạo, bôn tĩnh lự, bôn vô lượng, bôn vô sắc 
định và mười hai chỉ pháp duyên khởi. Thiện Hiện! Những pháp đây gọi là thê gian. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp xuất thế gian? Phật bảo: Thiện Hiện: 
Pháp xuất thế gian là: Bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác 
chỉ, tám thánh đạo chỉ; không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn; vị trỉ 
căn, đương tri căn, dĩ tri căn; hữu tầm hữu từ tam-ma- -địa, vô tầm duy từ tam-ma-địa, vô tầm vô từ 
tam-ma- -địa, minh giải thoát, niệm chánh tri, đúng như lý tác ý. Có tám giải thoát là: Trong hữu sắc 
quán các sắc là sơ giải thoát; trong vô sắc tưởng quán: sắc ngoài là giải thoát thứ hai; thân tịnh thắng 
giải thoát làm chứng là giải thoát thứ ba; vượt tẤt cả sắc tưởng diệt hữu đối tưởng, chẳng suy nghĩ các 
thứ tưởng vào vô biên không, không vô biên xứ cụ túc trụ là giải thoát thứ tư; vượt tẤt cả không vô biên 
xứ vào vô biên thức, thức vô biên xứ cụ túc trụ là giải thoát thứ năm; vượt tất cả thức vô biên xứ vào 
vô sở hữu, vô sở hữu xứ cụ túc trụ là giải thoát thứ sáu; vượt tất cả vô sở hữu xứ vào phi tưởng phi phi 
tưởng xứ cụ túc trụ là giải thoát thứ bảy; vượt tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ vào diệt tưởng thọ 
định cụ túc trụ là giải thoát thứ tám. Có chín thứ lớp định là: Lìa pháp dục ác bắt thiện, có tầm có tứ, 
la sanh vui mừng vào sơ tĩnh lự cụ túc trụ là sơ định; vắng lặng tầm từ, nội đẳng tĩnh tâm nhất thú, 
tánh vô tầm vô từ, định sanh vui mừng vào đệ nhị tĩnh lự cụ túc trụ là định thứ hai; lìa vui trụ xả, cụ 
niệm chánh tri, thân thọ lạc thánh thuyết trụ, xả cụ niệm lạc trụ vào đệ tam tĩnh lự cụ túc trụ là định 
thứ ba; dứt vui dứt khổ, mắt mừng buồn trước kia, chẳng khô chẳng vui, xả niệm thanh tịnh vào đệ tứ 
tính lự cụ túc trụ là định thứ tư; vượt tẤt cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, chẳng suy nghĩ các thứ tưởng 
vào vô biên không, không vô biên xứ cụ túc trụ là định thứ năm; vượt tẤt cả không vô biên xứ vào vô 


biên thức, thức vô biên xứ cụ túc trụ là định thứ sáu; vượt tất cả thức vô biên xứ vào vô sở hữu, vô sở 
hữu xứ cụ túc trụ là định thứ bảy; vượt tẤt cả vô sở hữu xứ vào phi tướng phi phi tưởng xứ cụ túc trụ 
là định thứ tám và vượt tất cả phi tướng phi phi tưởng xứ vào diệt tưởng thọ định cụ túc trụ là định thứ 
chín. Và nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi 
không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng 
không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô 
tánh tự tánh không; sáu Ba-la-mật-đa; năm nhãn, sáu thần thông; Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn 
ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất 
thiết tướng trí. Thiện Hiện! Những pháp như trên thảy gọi là pháp xuất thế gian. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp hữu lậu? Phật bảo: Thiện Hiện! Thế 
gian năm uân, mười hai xứ, mười tám giới, bôn tĩnh lự, bôn vô lượng, bôn vô sắc định và có bao nhiêu 
pháp đọa ba cõi. Thiện Hiện! Đây gọi là pháp hữu lậu. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp vô lậu? Phật bảo: Thiện Hiện! Là xuất 
thế gian bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ, ba giải thoát môn, sáu Ba-la-mật-đa, năm nhãn, 
sáu thần thông, Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bắt cộng, nhắt thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Thiện Hiện! Những pháp này gọi 
là vô lậu. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp hữu vi? Phật bảo: Thiện Hiện! Là 
pháp buộc cõi Dục, pháp buộc cõi Sắc, pháp buộc cõi Vô sắc; năm uẫn, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn 
vô sắc định; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám 
thánh đạo chỉ; ba giải thoát môn; sáu Ba-la-mật-đa; năm nhãn. sáu thần thông; Phật mười lực, bốn vô 
SỞ ÚY, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo 
tướng trí, nhất thiết tướng trí. Có tất cả bao nhiêu pháp có sanh có trụ có dị có diệt. Thiện Hiện! Đấy 
gọi là pháp hữu vi. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp vô vi? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu 
pháp vô sanh vô trụ, vô dị vô diệt có thể được; chỗ gọi hết tham, hết sân, hết sỉ; chơn như, pháp giới, 
pháp tánh, pháp trụ, pháp định, bất hư vọng tánh, bắt biến dị tánh, ly sanh tánh, bình đẳng tánh, thật 
tế. Thiện Hiện! Những pháp này gọi là vô vi. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp cộng? Phật bảo: Thiện Hiện! Là thế 
gian bôn tĩnh lự, bôn vô lượng, bôn vô sắc định, năm thân thông. Thiện Hiện! Những pháp này gọi là 
cộng. Vì sao thê? Vì cộng với dị sanh vậy. 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao là pháp bất cộng? Phật bảo: Thiện Hiện! Là 
vô lậu bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thân túc, năm 
căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ; ba giải thoát môn; sáu Ba-la-mật-đa; năm nhãn, 
sáu thần thông; Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 
pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Thiện Hiện! Những pháp này gọi 
là bất cộng. Vì sao thế? Vì chẳng cộng với dị sanh vậy. 


Thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đối pháp tự tướng không 
như vậy thảy chẳng nên chấp trước. Vì sao thế? Vì tự tướng các pháp chẳng thể phân biệt được. Thiện 
Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên đem vô nhị mà làm phương tiện 
giác tất cả pháp. Vì sao thế? Vì tất cả pháp tướng vô động vậy. Thiện Hiện! Đối tất cả pháp vô nhị vô 
động là cú nghĩa Bồ-tát. Vì vậy cho nên vô cú nghĩa là cú nghĩa Bồ-tát. 


-== 0O --- 


